Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Bí Kíp Công Pha Kì Thỉ THPT Quốc Gia 

Giải Hệ Phương Trình Bằng Máy Tính Fx 570 ES PLUS 

Version 2.1 Finally 

I, Giới thiệu 

Xin chào tất cả các em! Khi các em đang đọc những dòng này là các em đang nắm trên tay bí kíp giải hệ 
phương trình giúp tăng khả năng lấy điểm thứ 9 của các em một cách dễ dàng hơn. Hi vọng, sau khi đọc xong tài 
liệu này, các em sẽ cảm thấy Hệ Phương Trình thật đơn giản và không còn thấy sợ câu thứ 9 này nữa. 

Ở phiên bản 2.0 này anh sẽ bổ sung, sửa đối, hoàn thiện, nâng cấp rất nhiều vấn đề của version 1.0 

II, Lý do chọn đề tài 

Có rất nhiều em gửi thắc mắc tới anh : “tại sao anh lại giải câu hệ như vậy ?” đó cũng là câu hỏi anh đã từng 
băn khoăn hồi còn ôn thi như các em, mà không một thầy giáo nào giải thích cho anh cả, anh phải tự mò mẫm cho 
mình 1 lý do, các thầy chỉ dạy cho mình phương pháp làm là chính chứ rất ít khi các thầy giải thích tại sao và 
thường chỉ đưa ra dấu hiệu là người ta cho thế này thì mình làm thế này. 

Nhưng hôm nay, anh sê trình bày với các em một hướng đi mới trong việc công pháp điếm thứ 9 này với 
máy tính fx 570 ES PLUS, đảm bảo học xong các em ở mức Trung Bình - kh ả chăm chỉ 1 chút cũng sẽ làm được, 
thực tế là sau khi anh phát hành version 1.0 đã khá nhiều bạn quay lại cảm ơn anh, vì đã làm thành công nhiều hệ 
phương trình. 

III, Yêu cầu chung 

1. Có tinh thần Quyết tâm đỗ Đại Học !!! 

2. Có kiến thức căn bản sử dụng các phương pháp thế, đưa về phương trình tích, phương pháp hàm số, phương 
pháp đánh giá... 

Ví dụ như: 


Đưa về phương trình tích A.B = 0 


A = 0 
B = 0 


Phương pháp hàm số: f(x) = f(y ) mà hàm / đồng biến ( nghịch biến) trên đoạn [a;b] và X, y e [ a\b ] 

Thì phương trình có nghiệm duy nhất là X = y 

Phương pháp đánh giá: thường là sử dụng BĐT Cô-Si vì BĐT này có trong SGK lớp 10 
Ta có : Va,b>0;a + b>2yfãb 

3. Có 1 chiếc máy tính có tính năng SOLVE : fx 570 es plus, fx 570 es, .... 

Lý do anh chọn Fx 570 ES PLUS vì đây là máy tính hiện đại nhất được mang vào phòng thi bây giờ và là bản nâng 
cấp của fx 570 es nên sẽ cho tốc độ cao hơn chút và có một số tính năng mới. 

IV, Nội Dung 


1 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phương Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Anh sẽ hưóng dẫn các em công phá tất cả các hệ phương trình từ 2010 cho tói nay bằng máy fx 570 es plus 

theo cách tự nhiên và dễ hiểu nhất. 


* Đường lối chung để giải 1 hệ phương trình : 



Vậy vai trò của máy ở đây là gì ? Máy tính sẽ giúp ta làm chủ cuộc chơi chứ không phải tác giả nữa, tức là 
nhờ máy ta sẽ tìm được mối quan hệ ở Bước 2 để áp dụng phương pháp cho thích họp, tránh hiện tưọng 
“mò”, và ở Bước 3 cũng vậy. Vai trò chính là giúp ta định hưóng cách làm nhanh hon. 

• Nội dung chính của tài liệu này: 

(Anh chỉ bám sát nội dung thi, không đi quá xa đà vào những hệ quá khó, quá phức tạp so với đề thi) 

Anh sẽ chia ra làm 2 dạng CO bản : 

1. Từ 1 phương trình là đã tìm luôn đưực quy luật ( 90% Đề thi thử và ĐH cho dạng này) 

Biếu hiện: khi cho Y nguyên thì X, X 2 tìm được là số nguyên 

2. Phải kết họp 2 phương trình thì mới tìm ra được quy luật ( một số đề thi thử cho) 

Biểu hiện là cho Y nguyên nhưng được X, X 2 rất lẻ 

Muốn tìm được quy luật giữa X và y của dạng này các em cần kết hợp 2 phương trình như cộng trừ 2 vế đế khử số 
hạng tự do. 

*Sau khi tìm được mối liên hệ giữa X và Y thế vào 1 phưoTig trình còn lại thì lại có 2 khả năng chính 

a. Bấm máy phương trình ra nghiệm đẹp : vậy là xác suất 90% xử lý được 

b. Bấm máy phương trình ra nghiệm xấu: 


2 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

thường đề ĐH họ chỉ cho nghiệm xấu dạng 

< a + là những nghiệm của phương trình bậc 2, muốn xử lý được ta phải áp dụng định lý Vi-et đảo, anh sẽ nói 

c 

rõ trong bài tập. 

Với phương pháp này các em có thế xử lý được 90% các hệ trong đề thi thử THPT Quốc Gia và đề thi chỉnh thức, 
phương pháp này còn giúp chủng ta luyện giải phương trình vô tỷ rất tốt, thậm chỉ là bất phương trình vô tỉ. 

Nhưng phương pháp nào cũng có giói hạn của nó, có điếm mạnh điểm yếu riêng, anh sẽ trình bày cụ thể 
trong quá trình giải bài. 

*Dạng 1: Các mối quan hệ được rút ra từ 1 phương trình 
Khỏi động là 1 bài dễ trước nhé : 

* Các ví dụ 

Khỏi động 1 bài đơn giản trước đã nhé !!! 

[x 2 +xy + y 2 =7 

Ví dụ 1: (CĐ-2014) Giải hệ phương trình sau < J (x, y e R) 

[x 2 -xy-2y 2 =-x + 2y 

* Nhận xét chung: 

Hệ gồm 2 phương trình 2 ẩn, điều đặc biệt là ở chồ 1 phương trình có thế biến đổi được còn 1 phương trình thì 
không có gì mà biến đối, nhìn qua thì các em thấy như vậy 

Vậy dàn ý chung là: từ phương trình biến đối được đưa ra mối quan hệ X và y rồi thế vào phương trình 
không biến đổi được 

Bằng giác quan ta sẽ tìm các nào đó đế xử lý phương trình số 2, các em đa số là sẽ cứ viết dùng đủ mọi cách nhóm 
và rồi tự biến đổi mò 1 lúc thì nó ra mối quan hệ X và y. 

Nhưng anh sẽ trình bày 1 phương pháp sử dụng máy tính để tìm mối liên hệ như sau: 

Sử dụng tính năng Solve: 

Các em biến đổi phương trình 2 về hết 1 vế : X 2 - XY - 2Y 2 + X - 2Y = 0 

Ấn trên máy: 

Alpha X X 2 - Alpha X Alpha Y - 2 Alpha Y X 1 Alpha + alpha X - 2 alpha Y 
( không cần ấn = 0, khác version 1.0) 

Giải thích “Alpha X, Alpha Y” là gọi biến X, biến Y nhưng với máy tính thì mặc định X là biến, Y là tham số 

Sau đó các em bấm: ìhift Solve 

Máy hiện : Y? C- tức là máy hỏi ban đầu cho tham số Y bằng mấy đế còn tìm X 
Các em khởi tạo giá trị ban đầu cho Y là 0 bằng cách nhập: 0 = 

Nếu máy hỏi “ Solve for X” thì các em ấn “0=” nhẻ 


3 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phương Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Bây giờ máy sẽ xử lý 

Máy hiện: 

X = 0 tức là khi y=0 thì có nghiệm x=0 

|_ -R= 0 sai số của nghiệm là 0 

Rồi vậy là được Y=0 thì x=0 

Tiếp theo các em ấn “mũi tên chỉ sang trái” để quay trở về phương trình 
Lại bắt đầu khởi tạo giá trị ban đầu Y=l, x=0 
Thì máy lại tính ra X = 2 

Cứ như vậy tới Y=5, X =0 ta được bảng giá trị sau: 


Bảng 1: 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

0 

2 

-3 

-4 

-5 

-6 


*Cách 2: phức tạp hon nhưng kiểm soát được toàn bộ nghiệm 

Với Y = 0 ta đã tìm được 1 nghiệm X = 0 

Đe xem phương trình có còn nghiệm nào khác không các em làm như sau: 

Ấn mũi tên sang ngang sửa phương trình thành: (X 2 - XY - 2Y 2 + X - 2Y): (X - 0) 

Phương trình này đế bỏ nghiệm vừa tìm được và tìm nghiệm mới. 

Sau đó lại bấm như ban đầu thì được X = -1 

_ X 2 -XY-2Y 2 + X-2Y 

Sau đó lại ân- 

(X-0XX+1) 

Sau đó lại bấm giải nghiệm thì máy báo “ Can’t solve” tức là vô nghiệm hay hết nghiệm rồi 

Vậy là được Y=0 thì x=0, X = -1 

Tiếp theo các em ấn “mũi tên chỉ sang trái” để quay trở về phương trình 

Ta lại phải sửa phương trình thành: X 2 - XY - 2Y 2 + X - 2Y 

Lại bắt đầu khởi tạo giá trị ban đầu Y=l, x=0 

Thì máy lại tính ra X = 2 hoặc -2 

Cứ như vậy tới Y=5 thì được các kết quả như sau: 

Bảng 2: 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

0 hoặc -1 

2 hoặc -2 

-3 hoặc 4 

-4 hoặc 6 

-5 hoặc 8 

-6 hoặc 10 


4 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Cách 2 này tuy đẩy đủ nhưng sẽ rất mất thời gian chỉnh sửa phương trình nên trong tài liệu đa phần anh sẽ 

giải bằng cách 1, vì những bài thi ĐH không quá phức tạp 

*Cách 3: Đế tìm nghiệm khác ngoài 1 nghiệm tìm được 

Ví dụ khi Y=0, lúc máy hỏi “ Solve for X” Các em ấn 0 = sẽ tìm được nghiệm X = 0 

Các em ấn “-9=” thì sẽ được nghiệm X = -1 

Các em ấn “9=” thì sẽ được nghiệm x=0 

Vậy là ta đã tìm được ngay 2 nghiệm X = -1 và X =0 khi Y= 0 

Anh rất hay dùng cách 1 cho hệ và cách 3 cho phương trình 1 ẩn, để tăng tốc độ làm bài 
Các kết quả này hoàn toàn là do máy, từ bảng 1 ta thấy khi Y = 2 tới Y=5 anh thấy nó xuất hiện 1 quy luật gì đó 
Tại Y=0, Y=1 không xuất hiện quy luật do có nhản tử khác gây nhiễu bởi vì tính năng Solve là tính năng dò 
nghiệm theo công thức Newton nên nó sẽ tìm nghiệm gần với giá trị biến hiện tại của X , ở đây các TH chúng ta 
đều khởi tạo giá trị ban đầu X = 0. 

Từ Y=2 anh thấy nó xuất hiện 1 quy luật gì đó, dễ dàng nhận thấy là x+y+1 = 0 
Vậy anh sẽ biến đối phưong trình 2 theo xem được không: 

Thêm bớt để ép nhân tử : 

X 2 -xy-2y 2 =-x + 2y 
<» X 2 - xy - 2y 2 + X - 2y = 0 

<» x(x + y +1) - 2xy - 2y 2 - 2y = 0 
<=> x(x + y +1) - 2y(x + y +1) = 0 
<=> (x - 2y)(x + y +1) = 0 

Vậy nghiệm vừa nãy bị nhiễu là do x-2y =0 

Còn lại thì dễ dàng rồi nào: 

x=2y , , 

thê vào phưong trình đâu tiên 

x = -(y + l) 

* x=2y thì: 4y 2 + 2y 2 + y 2 = 7 <=> y = ±1 

* x= -(y+1) thì các em tự xử lý nhé 

Anh nói thì dài thôi chứ ỉúc làm thì nhanh lắm!!! 

Như vậy là anh vừa trình bày chi tiết cách giải 1 bài hệ bằng máy tính Casio fx-570 ES Plus nhưng bài trên 
là 1 bài dễ và chưa sử dụng một ứng dụng chính của Solve là tìm nghiệm phương trình 1 ấn dù nó có phức 
tạp tói đâu. 


5 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Tiếp tục nhé, nâng level nên nào 



Ví dụ 2: (ĐH-B-2014) Giải hệ phương trình 


(l-y)ựx-y + x = 2 + (x-y-l)ựỹ 

2y 2 - 3x + 6y +1 = 2 yjx - 2y - ^4x-5y-3 

(x, y là các số thực) 


• Nhận xét chung 


Thấy ngay phương trình số 2 khó biến đổi, phương trình 1 có vẻ dễ hơn , vậy ta thử xem nào 

Lưu ý ở bài này: điều kiện pt 1 là X > y bởi vậy lúc khởi tạo giá trị ban đầu “ Solve for X” các em phải nhập số 

lớn hơn Y, chẳng hạn là “9=” . Tại sao lại thế ? 

Vì nếu em cho Y = 3 mà giá trị ban đầu X = 2 thì máy sẽ có 2 kiếu dò nghiệm 
llà: 2 —»2,1 —» 2,2 —» 2,3 —».... 

2 là : ....<—1,7 <—1,8 <—1,9 <—2 


Nhưng đi theo đường nào thì Jx-ỵ cũng không xác định ngay, do đó máy dừng dò nghiệm và báo “Can’t Solve” 

Do đó phải khởi tạo giá trị ban đầu của X lớn hơn Y 
Các em làm tương tự, anh cho kết quả luôn: 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


Dựa vào bảng ta thấy luôn : X- y = 1 hoặc -ựx-y = 1 

Vậy là đầu tiên anh đi theo hưóng “x-y-l=0” trước vì vế phải có sẵn rồi kìa, chỉ cần biến đối những số còn 
lại xem có được không là chuyển hướng luôn 

(l-y)y/x-y+ x = 2 + (x-y-l )Jỹ 

^(l-y)ựx-y + x-2-(x-y-l)ựỹ = 0 

<=> (1 - y)^x - y + (x - y -1) + (y -1) - (x - y-ỉ)Jỹ = 0 

<=>(1—y) V x- y -1 + (x-y-1) 1 - yjỹ J = 0 

Tói đây phải nói là quá may mắn 

pt<=>(ỉ-Jỹ)(Jx^ỹ-ỉ) ịl+yỊỹ^ + Ụx-y+l} 


= 0 


<=> 


y/x - y -1 = 0 

. 1-Vỹ = 0 




x = y + 1 

y-1 


6 






























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Thế vào phương trình 2 ta được: 

Vói y = 1 thì 9-3x =0 -> x=3 

Vói y = X - 1 

2 y 2 -3(y + 1) + 6y + 1 = 2yjì-y -yjì-y 
<=> 2y 2 + 3y-2 = Ạ-y 

Điều kiện ban đầu y > 0 mà bây giờ lại có y < 1 


Vậy ye[0;l] 

Dễ thấy VT đồng biến vói điều kiện trên, VP thì nghịch biến, các em tính đạo hàm ra sẽ thấy nên nếu 
phương trình có nghiệm thì sẽ là nghiệm duy nhất 

Thử bấm máy xem nào: 2 alpha X X 2 + 3 alpha X -2 Alpha = \Ị~ 1- alpha X 

Sau đó bấm ihift solve 0 ,5 = 

Phải dùng biến X nhé mà máy nó mặc định như vậy rồi 

Ta đang tìm X trong khoảng [0;1] mà nên phải khởi tại giá trị ban đầu X = 0,5 chang hạn được 


x=0,618033. 

Nếu X nguyên thì xong rồi đó nhưng đằng này có vẻ không còn may mắn nữa. 

Vậy Bộ Giáo Dục cố tình ra nghiệm lẻ để làm khó ta, nhưng anh đã có cách 
Ta thử bình phương nghiệm X đó lên xem có đẹp không nhưng câu trả lời là không! 


Hi vọng nghiệm này không quá xấu, nó có dạng 


a + yfb 
c 


là dạng nghiệm của phương trình bậc 2 thì ta sẽ 


giải quyết được. 


*Tư duy ở đây là: phương trình trên nếu bình phương lên sẽ ra bậc 4 đầy đủ nên có thể phân tích được 
thành: (x 2 + Sx + P)(x 2 +s X + P) 

Do đó anh chỉ cần tìm được 1 nhân tử (x 2 + Sx + P) là xong, vậy ta cần tìm 3 trong 4 nghiệm 
về lý thuyết là vậy nhưng thực tế anh tìm cả 4 nghiệm luôn 

Bản chất của phương trình trên là bậc 4 nên ta sẽ bình phương lên để mất căn rồi chuyển sang 1 vế 
Các em nhập lại phương trình thành: (2 alpha X X 2 + 3 alpha X -2) 2 - (1- alpha X) 

Các em bấm dấu “=” đế lưu phương trình vào máy 
Sau đó bấm ỉhift solve 0 = 

Máy báo x = 0,3228.... 

Sau đó các em bấm RCL X Shift STO A để lưu nghiệm X vừa tìm được vào A 
Vậy là được 1 nghiệm, để tìm nghiệm thứ 2 ta làm như nhau : 


7 







Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Nhấn nút đẩy lên 2 lần để tìm phương trình ta đã lưu 

Đưa mũi tên chỉ sang trái, sửa phương trình thành: 

((2 alpha X X 2 + 3 alpha X -2) 2 - (1- alpha X)): (X-A) 

Sau đó bấm t solve 

Máy hỏi A? 0,3228.thì các em bấm dấu = 

Máy hiện “Solve for X” thì các em cũng ấn 0= 

Máy báo X = 0,6180.... 

Các em ấm phím đấy sang trái rồi ấn = đế lưu lại phương trình 

Sau đó các em bấm RCL X Shift STO B để lưu nghiệm X vừa tìm được vào B 

Vậy đã có nghiệm thứ 2, các em lại ấn nút đẩy lên 2 lần, rồi đẩy sang trái để sửa phương trình tìm nghiệm 
thứ 3 các em lại sửa thành 

((2 alpha X X 2 + 3 alpha X -2) 2 - (1- alpha X)) : ( X-A)(X-B) 

Sau đó bấm ift solve = = 0= 

Được nghiệm thứ 3 là : x= -1,61803. 

Các em ấm phím đẩy sang trái rồi ấn = đế lưu lại phương trình 

Sau đó các em bấm RCL X Shift STO c để lưu nghiệm X vừa tìm được vào c 

Tương tự phương trình tìm nghiệm thứ 4 : 

((2 alpha X X 2 + 3 alpha X -2) 2 - (1- alpha X)) : ( X-A)(X-B)(X-C) 

Sau đó bấm iift solve = = = 0= 

Các em sẽ được nghiệm thứ 4 là : X = -2,3228... 

Vậy ta đã được 4 nghiệm là A,B,C,X 

Ta biết rõ ràng là nghiệm B = 0,618... là nghiệm của phương trình ban đầu nên ta sẽ xét các tích BA,BC,BX 

xem tích nào đẹp 

Thấy ngay: BC = -1 và B+C = -1 

Vậy phương trình chứa nghiệm B, c này là X 2 + X -1 ( định lý Vi-et đảo) 

Đây chính là cách phân tích phương trình bậc 4 thành nhân tử với máy tính 

Vậy ta sẽ cố nhóm đế xuất hiện nhân tử này: vói bài thì là y 1 + y -1 , ép nhân tử như sau: 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phương Trình bằng fx 570 ES PLUS 

2y 2 +3y-2= yjl — ỹ 

o2(y 2 + y-ỉ) + y- ựl -y = 0 
<=> 2(y 2 + y-l)+ ^ = 0 


«(.v' v 1)(2 -4=) = 0 


y+Ậ-ỹ 

>/5-1 


o y 2 + y -1 = 0 <=> 


y = - 


( tm ) —> X = 


,, _ V5 +1 

y = ——— ụoaỉ) 


\Í5 +1 
2 


Các em tự kết luận nhé! 


Chuyên đề đặc biệt 


Ví dụ 3: (ĐH-AA1-2014) Giải hệ phưotig trình 


xẠl-y + ựy(12-x 2 ) = 12 
X 3 -8x -1 = 2yfỹ - 2 


(x, y là số thực) 


*Nhận xét chung: 

Ta thấy phương trình 1 dề biến đối hơn phương trình 2 

, , _ Í2< y <12 

Điêu kiện 1 

[ * 2 <12 

* Anh cho bảng kết quả bấm máy luôn 


Y 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

0 

X 

3,16 

3 

2,828 

2,64 

2,44 

0 

3,464 


Nhận xét chung là Y tăng thì X giảm 

Vói Y=2, Y=4, Y=5, Y=6 thì kết quả xấu quá ta thử bình phương lên xem có sử dụng được không 


Y 

2 

3 

4 

5 

6 

12 

0 

X 2 

9,9999 

9 

8 

7 

6 

0 

12 


Chứng tỏ các bác ở BGD cũng không làm khó ta lắm 
Nhận thấy y + x 2 =12 

Căn cứ vào phương trình 1 thì sẽ là y -12-X 2 

Làm sao để chứng minh điều này, dề thấy không thể phân thích thành nhân tử như bài trước được 
Giờ chỉ còn hàm số và đánh giá mà thôi 

Do X, y không độc lập lên không dùng hàm số được ( kinh nghiệm nhỏ của anh) 

Vậy thử đánh giá, mà có 2 tích nên chỉ có Cô-si thôi 
Ta dùng máy thử luôn cho nhanh nhé 


9 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Chúng ta dùng chức năng CALC đế tính giá trị biểu thức 

Các em nhập nguyên vế trái vào: x,yĨ2 -y +ựy(12-x 9 ) 

Alpha X >r 12 - alpha Y + >r alpha Y - (12 - alpha X X 2 ) 

Sau đó các em bấm CALC 
Máy hiện X? em nhập 1 = 

Máy lại hỏi Y? em nhập vào là 11= hoặc tùy ý 


X 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

Y 

10 

11 

10 

11 

8 

11 


Giá trị hàm 

11,9 

12 

11,7 

11,38 

10,89 

8,7 

error 


Ta nhận thấy VT < 12 = VP vậy đánh giá là phuong pháp đúng đắn 
Áp dụng Bất đắng thức Cô-si ta đuợc: 

X 712 ^ 7 ++ I±£|zí!) = i 2 

Dấu “=” xảy ra khi ị x = ^ 2 “; <=> I x - 0 
Ị y = 12-x 2 [y = 12-x 

Thế vào phuong trình 2 ta đuợc: X 3 - 8x-l = 2x/l0-x 2 
Ta bấm máy xem có nghiệm nguyên không , có thì coi nhu xong 

Các em bấm nhu sau: Alpha X Shiít X 2 -8 Alpha X -1 = 2 xT 10 - alpha X X 2 

Sau đó ấn hifl Solve 9= 

( nếu các em ấn 0= sẽ bị ra nghiệm -1, nên phải ấn 9= đế tìm nghiệm duong xem thêm cách 3 nhé) 

Ra đuợc x=3, tới đây có thế mỉm cuời đuợc rồi 
Ta sè biến đổi theo x-3 = 0 

X 3 -8x-1 = 2x/l0-x 2 

<=> (x 3 - 8x - 3) + 2(1 - x/io-x 2 ) = 0 

Anh ghép 1 vói V 10-X 2 vì khi nhân liên họp nó xuất hiện X 2 - 9 = (x - 3)(x + 3) 

Tói đây các em vào máy giải phương trình bậc 3 kia xem được nghiệm gì nhé, đừng nói là em không biết 
bấm máy cái này 

Được x=3 và 2 nghiệm xấu nhưng không sao vậy là được rồi 
Ta tiến hành chia X 3 -8x-3 cho (x-3) được X 2 +3x + l 


10 























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS 
Vậy ta có: 

(x - 3)(x 2 + 3x + 1) + 2(1 - VlO - X 2 ) = 0 

^(x-3)(x 2 +3x + l) + 2.— A ' : ~ 9 =0 

1 + V10-X 2 


<=> (x-3) 


x“ + 3x +1 + 


2(x + 3) 

1 + y/lO-x 


= 0 


Ta CÓ X > 0 nên X 2 + 3x +1 + —> 0 

1 + ylO-x 2 

Do đó phương trình có nghiệm duy nhất x=y=3 


Chuyên đề đặc biệt 


Ví dụ 4: Đe thi thử THPT Quốc Gia của Sở GD TP. HCM 


Giải hệ phương trình : 


ịyfỹ + 1) — — y 2 + 2\fx — 2 

X 

*~1 y . 2 , 

X + ——- + — = y + y 

y X 


Giải: 

Khi nhìn vào 2 phương trình này thì ta thấy phương trình số 2 dễ biến đối hơn phương trình l, em nào 
không nhìn ra điều này thì đi thử cả 2 phương trình cũng được. 

Điều kiện: X > 2, y > 0 


Các em nhập phương trình : X + ——- + — = y 2 + y như sau: 

y x 

Alpha X + Aí ^ a i X ~ ỉ + TTT^TT = A1 P ha Y X 2 + Alpha Y 

AlphaY AlphaX 

Sau đó các em bấm: 

Shift Solve máy sẽ hiện “ Y?” các em nhập 1 = 

Máy sẽ hiện “ Solve for X” tức là khai báo giá trị ban đầu của X 
Các em bấm “ 0 = ” 

Máy sẽ trả về giá trị nghiệm X = 0,5. Vậy Y = 1 thì X = 0,5 
Đế tìm nghiệm tiếp với Y=2 thì các em bấm : 

Shift Solve máy sẽ hiện “ Y?” các em nhập 2 = 

Cứ như vậy vói Y = 3,4,5 ta thu được bắng giá trị sau: 


Y 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

0,5 

0,333...= 1/3 

0,25 = 1/4 

0,2 = 1/5 

0,16666.. =1/6 


11 
























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS 


Chuyên đề đặc biệt 


Dựa vào bảng, ta thấy xuất hiện quy luật: X = ——— <=> XY + X -1 = 0 


Y +1 


Ta sẽ ép đế xuất hiện nhân tử trên như sau: 


x-ì y 2 , 
x + -—- + — =y +y 
y X 


y X 


xy + x-l y 
<^> — + — 


+ ị-y-y = 0 

X 


y X 


<=> (xy + x-ì)x+ y 2 - y ĩ x-xy 2 = 0 
<=> (xy + x-\)x- y 2 (xy + x-\) = 0 
<=> (xy + x-\)(x-y 2 ) = 0(3) 

Rất may ở bài này chúng ta không bị nhiễu bởi nhân tử X — y 2 như ở ví dụ 1. 

Với x>2,y>0 thì xy + x-1 > 0 nên từ (3) ta có : x = y 2 thế vào phương trình (1) ta có: 


ịyịỹ +l) +ỉ- y 2 +2yfỹ 2 -2 

< ^ị y \fỹ + ^j - (y 2 ~ 2 ) + 2 y 2 — 2+1 

^>[4y+ 1 ) =ụ y 2 -2+ì) 

<=> \fỹ + 1 = yỊy 2 -2. +1 

<=> x/F = >/v 2 — 2 

<w> y 2 -y-2 = 0 


y = -1 (loai) 

<=> 

y = 2(tm) —> X = 4 

Vậy hệ có 1 nghiệm duy nhất là (4; 2) 

*Dạng 2: Các mối quan hệ được rút ra từ kết hợp 2 phương trình 
Dấu hiệu là: bấm nghiệm của 1 trong 2 phương trình ra xấu 
Ví dụ 1: 



Đe sử lý được dạng này, thì phải cộng (trừ) (1) với (2) nhản với k, đơn giản nhất là k =1 có những bài phải cộng 
(trừ) đi k =1,2,3,4,5,.... Nhưng dạng này bây giờ khá hiếm, vì cũng khá khó đối với các em. 

(x + y) 4 - 2x 2 - 4 xy + 2y 2 + X - 3y +1 + k.[2(x + y) 3 + 4xy - 3] = 0 

Các em thử k =1,2,3,4,5...hoặc -1,-2,-3,-4,-5.... cho tới khi Y nguyên thì X nguyên nhé 


12 











Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phương Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Ta được bảng giá trị sau: 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 


X 

1 

0 

-1 






Dề thấy quy luật X + y =1 
Ta biến đối như sau: 

(x + y) 4 -2x 2 -4.xy + 2y 2 +x-3y + l + [2(x + yý + 4xy -3] = 0 
<=> (x + y) 4 + 2(x + yỹ -2x 2 + 2y 2 + x-3y-2 = 0 
<=> (x + y) 3 (x + y-1) + 3[(x + y) 3 -l]-2x 2 + 2(y 2 -2y+ 1) + (x + y-1) = 0 
<=> (x + y) 3 (x + y -1) + 3[(x + y) 3 -1] - 2[x 2 - (y -1) 2 ] + (x + y -1) = 0 
« (x + y - l){(x + y) 3 + 3[(x + y) 2 + (x + y) + l)]-2(x-y+l)+l }=0 
<=> (x+ y-l){(x+ y) 3 + 3(x+ y) 2 +2+x+5y}=0 
x+y-1 = 0(3) 

° L(x+ y) 3 +3(x + y) 2 +2+x+5y=0(4) 

Lấy 2.(4) - (1) được : 6(x + y) 2 + 2x + lOy + 4 - 4xy + 3 = 0 


<=> 6(x 2 + 2xy + y 2 ) - 4xy + 2x + lOy + 7 = 0 

9 16 r , , ,, 14 9 25,9, _ . ,25,9 

«(5x 2 + 8xy + yy 2 ) + (x 2 +2x + l) + [yy 2 + 10y + (^) 2 ] + 7-l-(^) 2 =0 

14 , 25. , , f 25Y 

—v + —1+6- — =0 


<=> (xx/5+-9=y) 2 +(x + l) 2 +[./—y + —-] 2 +6-. 

>/5 V 5 4 U4y 

Do VT > 0 nên phương trình này vô nghiệm. 

Vậy: X +y -1 = 0 thay vào (1) được: 


> 1 1 

2 + 4x(l - x) - 3 = 0 <=> 4x - 4x + 1 = 0 X = -7 —> ỵ = -7 

2 2 


. ., , 1. , ,. , , _. 

Vậy hệ có nghiệm duy nhât là X = y = — ( bài này các em có thê làm theo phưong pháp đánh giá ) 


Ví dụ 2: Giải hệ phương trình : 
Gợi ý: 


2x 2 - llx-2y + 9 = 0 
1 4x 2 -22x + 21 + y 3 +3y 2 + ỵ = (2x + l)x/2x-l 


Bấm máy cả 2 phưotig trình Y nguyên -ỳ X ra lẻ -> nghĩ tói dạng 2: kết họp 2 phưotig trình 
Lấy (2) - k(l) bấm máy vói k = 1,2,3,4.... và Y= 0 


[4x 2 - 22x + 21 ■+ y 3 + 3y 2 + y - (2x+ l)x/2x-l]-k.(2x 2 -1 lx - 2y + 9) = 0 


Vói k=l, Y= 0 -> ra X = 9,... ra nghiệm xấu 


13 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Với k= 2, Y=0.X = 1 quá đẹp, thử tiếp Y = 1 được X =2,5 

Vậy xong rồi 

Ta cỏ bảng giả trị sau : ______ 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 


X 

1 

2,5 

5 

8,5 

13 




Chú ý là bài có căn thì phải bấm luôn với X như vậy xem căn bằng bao nhiêu có đẹp không? 

Dễ dàng suy ra được: y + 1 = yj2x-l muốn chứng minh điều này thì chỉ có dùng hàm số thôi, để ý vào phưong 
trình nhé, cố ép sao về dạng hàm, thường người ta cũng sẽ gợi ý cho mình cứ X, y độc lập 2 vế thì nghĩ tới hàm số 
đầu tiên nhé. 

Lấy (2) - 2.(1) ta được: 

y 3 +3 y 2 + 5y+ 3 = (2x + l)x/2x-l 
o (y 3 + 3y 2 + 3y+ 1) + 2(y + 1) = (2x-l)x/2x-l + 2yj2x — l 

<=> (y+ 1) 3 +2(y+ 1) = (ự2x-l) 3 +2ự2x-l 

Xét hàm f(t) = t 3 +2t là xong, phần còn lại các em tự làm tiếp nhé 


* Dạng 2 này anh chỉ mở rộng thêm còn chủ yếu anh tập chung vào dạng 1 vì có tới 90% các hệ trong đề thỉ 
thử và ĐH đều ở dạng 1, minh chứng là các vi dụ sau đây: 


Ví dụ 1. (ĐH-AA1-2013) Giải hệ phưong trình: 


ị \/x + ỉ+ iỊx-l-Jy 4 + 2 = y . ,. 1A , i 1 _. 

<Ị y - • (với X, y là các sô thực) 

[x 2 +2x(y-l) + y 2 -6y + 1 = 0 


Giải: 

Điều kiện X > 1 

• Bảng kết quả với phưong trình 1: yfx + 1+ x/x- ĩ- yỊỹ* + 2 = y 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

1 

Can’t 

17 

82 

257 



Dự đoán: y = ị/x-l 

Từ đó các em kết hợp với pp hàm số là ra do X và y đứng độc lập nên nghĩ tới hàm số. 
Ta biến đổi phưorig trình 1 thành: Ậ ị/X - 1 j +2 + ịjx-\ = yịy 4 + 2 + y 

Xét hàm: f(t) = \Jt 4 + 2 + t với r>0 

/ \t) = ■ +1 > 0 vớiv t > 0 do đó hàm đồng biến nên : y = ịỊx - 1 

yỊĨ+2 

Thế vào phưong trình (2) ta được: yiy 1 + 2y 4 + y - 4) = 0 (3) 
g(y) = y 7 +2y 4 + y-4,g Xy) = ly 6 +8y 3 +1 > 0 với y > 0 

Dễ thấy g(l) = 0 nên phưong trình (3) có 2 nghiệm là y=0 và y = 1 suy ra X = 1 và X = 2 
Vậy hệ có 2 nghiệm là (1;0) và (2;1) 


14 











































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phương Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

ị 2x 2 + y 2 -3xy+ 3x-2y+ ỉ = 0 

Ví dụ 2. (ĐH-B-2013) Giải hệ phương trình: ị ' .___ .___(x, yei?) 

[4x 2 - y 2 + X + 4 = yị2x + y + sịx + 4y 

Giải: 

• Bảng kết quả với phương trình 1: 2x 2 + y 2 - 3xy + 3x - 2y + 1 = 0 


• Lưu ý mọi trường hợp ban đầu đều cho X = 0 nhé, đế KQ của các em trung với của anh 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 


Dễ dàng nhận ra quy 


1 a 1|UJ luại la A 

2x 2 + y 2 - 3xy + 3x - 2ỵ +1 = 0 
<=> x(2x - y +1) - 2xy + 2x - 2y + y 2 +1 = 0 
<=> x(2x - y +1) - y(2x - y + 1) + 2x - y +1 = 0 
<=> (x - y + l)(2x - y +1) = 0 

ở đây có 1 phần tử gây nhiễu là x-y+1 nhưng ] 

r.y = x + l 

Vậy : 

y = 2x +1 


<^> ^x - y + 1 AZX - y + 1 ; = u 

ở đây có 1 phần tử gây nhiễu là x-y+1 nhưng mà cũng may là không ảnh hưởng lúc ta bấm máy. 

ry=x+l 

' r8 y: 

y = 2x +1 

ới y = X + 1 thay vào phương trình (2) ta có: 

2 - X + 3 = V3x +1 + sj5x + 4 các em bấm được ra 2 nghiệm là X = 0 và X = 1 chỉ cần khởi tạo giá trị ban đầu là 
}=” yà “9=” các em sẽ tìm được 2 nghiệm này vậy sẽ có nhân tử “ X 2 - X ” 


*Với y 

3x 2 - X + 3 = V3x +1 + yỊ5x + 4 các em 

“-9=” và “9=” các em sẽ 
Ta phân tích thành: 

■'*” — x) + (x +1 — x/3x +1) + (x + 2 — yj5x + 4) = 0 

r 1 1 1 


3(x 
<=> (x 2 - x) 


x + i-VJx + t; + (,x+2-x/ox + 4; = 

3+ \ + * 

X ỉ~\~ y/3x ỉ x + 2 + ^/5x + 4 

r 


= 0 


<» X 


2 -X = 0 <=> 


X = 1 
X = 0 


Vậy ta tìm được 2 nghiệm là (0;1) và (1;2) 

*Với y = 2x + 1 thay vào phương trình (2) được: 

3 - 3x = -v/4x + l + \j9x + 4 làm tương tự như trên được: 
4 9 

x(3 + , -h , -) = 0 <=> X = 0 

y 4x + 1+1 x/9x + 4 + 2 

Vậy hệ có 2 nghiệm là (0;1) và (1;2) 


15 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phương Trình bằng fx 570 ES PLUS 
Ví dụ 3: (ĐH-AA1-2012) Giải hệ phương trình: 


X 3 - 3x 2 - 9x + 22 = y 3 + 3y 2 

2 2 1 

X +y -x+y = ị 


Chuyên đề đặc biệt 

-9y 

(x,y&R) 


Gợi ý: 

• Bảng kết quả với phương trình 1: X 3 - 3x 2 - 9x + 22 = y 3 + 3y 2 - 9y 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

100 

X 

2 

3 

1,79 hoặc 4 

-1 hoặc 5 


102 


Bài này cũng có phần tử gây nhiều cho việc bấm máy, nhưng ta vẫn tìm đc là có nhân tử: 
x = y+2 hoặc x-l= y+3 hoặc x-2 = y hoặc x-1 = y+1 căn cứ vào bài mà chọn mối quan hệ thích họp 
Rõ ràng X và y độc lập với nhau nên nghĩ nay tới pp hàm số, các em biến đối thành: 

(x 3 - 3x 2 + 3x — 1) - 12(JC -1) = (y 3 + 3y 2 + 3y + 1) - 12(y +1) 


(x + 1) 3 -12(x + l) = (y+ 1) 3 + (y+ 1) 

Đe xét hàm thì các em phải chú ý vào đoạn mà ta cần xét nhé, ở đây phải bám vào pt 2, BGD giải khá chi tiết rồi, 
anh chỉ định hướng cho các em thôi. 

Ví dụ 4. (ĐH-A-2011) Giải hệ phương trình: <1 ^ ^ X+ ^2 0(với X, y là các số thực) 

[ xy(x 2 + y-) + 2 = (x+y) 


Gợi ý: 

• Bảng kết quả với phương trình 2: xy(x 2 + y 2 )+ 2= (x+ y) 2 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

-1,4141 

1 

0,5 

1/3 

1/4 

1/5 


Rõ ràng ta thấy pt có nhân tử (xy-1) ta sẽ cố tính nhóm đế xuất hiện 
(xy- l)(x 2 + y 2 )- (x 2 + y 2 )+ 2- (x+ y) 2 = 0 

(xy- l)(x 2 + y 2 )+ 2(1- xy)= 0 

(xy- l)(x 2 + y 2 - 2)= 0 
+ TH 1: xy = 1 : Các em tự làm vì đơn giản 


+TH 2 : X + y 2 = 2 , thay vào 1 được : 3 y(x 2 + y 2 ) -4xy 2 +2x 2 y-2(x+ y) = 0 


Các em bấm máy để tìm quy luật của phương trình này : 6y - 4xy 2 + 2x 2 y - 2(x + y) = 0 


Y 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

X 

0 

1 

0,5 

1/3 

1/4 

1/5 


Vậy lại có nhân tử (xy -1) = 0 ta sẽ lại ép nhân tử : 

6 y- 4 xy 2 + 2 x 2 y - 2(x + y) = 0 

o -2xy 2 + X 2 y - X + 2y = 0 
<» -2y(xy -1) + x(xy -1) = 0 
<=> (x- 2 y)(xy -1) = 0 

Tới đây thì dề rồi, còn lại các em tự biến đối tiếp nhé 


16 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phương Trình bằng fx 570 ES PLUS 


Chuyên đề đặc biệt 


....(4x 2 +l)x + (y-3)J5-2y =0(1) 

Ví dụ 5. (ĐH-A-10) Giải hệ phương trình: ị __ (x, y e R ) 

[ 4x 2 + y 2 +2x/3-4x =7(2) 

Đây là câu 10 điểm của đề ĐH 2010: 

..5 3 

ĐK: y<4, x<4 

2 4 

• Bảng kết quả với phương trình 1: (4x 2 + l)x + (y- 3)^5- 2y = 0 


Y 

0 

1 

2 

3 

-1 

-2 

X 

1,11 

0,866 

0,5 

1/3 

1,3228 

1,5 

X 2 

5 

3 

1 

Can’t solve 

7 

9 


4 

4 

4 


4 

4 


5 _ 2 Y I_ 

Dự đoán: X 2 = - hoặc 2x = y5-2y 

Đe ý 2 vế X, y hoàn toàn độc lập nên ta sẽ lại áp dụng phương pháp hàm số 
(4x 2 + l)x+ (y- 3)ự5- 2y = 0 

[( 2 x ) 2 + 1 ].|=[( 5 - 2y)+ĩ\.JẸ^ỹ- 

Xét hàm: f(t) = (t 2 + !)• 2 = 2 + hàm này đồng biến biến trên do / \t) > 0 


2x = ^5-2y <=>Ị 


x>0 5 —X ' 

=> y = ——— thế vào (2) 
X = 5 - 2y '2 


4x 2 + 


r ị-2x 2 ] +2ự3-4x-7 = 0(3) 


V- 


7 


Xét hàm g(x) = 4x 2 + 


/ c Ỹ 

ị-2x 2 

u J 


g '(x) = 8x-8x 


ị-ư 

2 


+ 2x/3-4x -7 trên đoạn 
4 


4 = 4x(4x 2 - 3) 


rz 

V3-4x x/3-4x 

6 lA 1 , 

Mà g — = 0 nên X = — là nghiệm duy nhât của (3) 

\2J 2 


0 ,- 


< 0 nên hàm số nghịch biến. 


Với x = 4=> y = 2 
2 • 


Vậy hệ có nghiệm duy nhất là 


(H 


17 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

*MỞ rộng : Ngoài giải Hệ Phương trình, mảy tỉnh FX — 570 ES PLUS còn hô trợ rất tốt trong việc giải Bất 

Phương Trình và Phương Trình bậc cao cũng như phương trình vô tỷ. 

Sau đây anh muốn bố sung thêm 1 bài như vậy: 

Trích Đe thi thử THPT Chuyên Vinh lần 3 2015 ngày 17/5/2015 

Giải bất phương trình : 3(x 2 — ĩ)y/2x + l < 2(x 3 -X 2 ) 


Giải: ĐK: x>-ị- 

2 

(1) <=> (JC- l)[3(x + l)y/2x + l- 2x 2 ] < 0 

Bấm máy giải nghiệm của phương trình: 3(x + ỉ)\Ỉ2x + ĩ -2x 2 
Được 2 nghiệm là X = 6,464... và X = -0,464.... 

Các em lưu và A và B, đế ý rằng AB = -3 và A+B = 6 nên chắc chắn có nhân tử X 2 -6x-3 
Ta sẽ cố gắng ép đế có nhân tử: 

3(x + l)-\/2x + l - 2x 2 

= 3{x + ỉ)yỊ2x +1 - 2(x 2 -6x-3)-(12x + 6) 

= 3y/2x + l(x +1 - 2y/2x + l) - 2(x 2 -6x-3) 

= 3ự2ĨĨĨ. (x+ir : 4 i 2x+n -2(x 2 -6.X-3) 

X + 1 + 2*y2.x + 1 

= 3\j2x + l. ——- 2(.v -6x-3) 

X 4-1 + 2*\/2x 4" 1 


Vậy ta có: 

(x - l).(x 2 - 6x - 3)(-- 2) < 0 

X 4-14- 2y2x 4-1 

(x-l).(x 2 -6x-3)[-x/2^+ĩ-2(x + l)]<0 
(x-l).(x 2 -6x-3)[-(2x+l)-x/2x + l -1]<0 


Mà -(2 x+1 )-V2 jc + 1 - 1 =-[(2x+l)+V2x + l + 1]= - [(x/2x + l+ ị) 2 + -] < 0 

2 4 

=>(x — l).(x 2 - 6x - 3) > 0 

Tới đây thì các em, biếu diễn 3 nghiệm trên 2 trục số: 



Vậy tập nghiệm của BPT là: T = (3 - 2\Ỉ3 ; lỊ u (3 + 2^3; + 00 ^ 


18 


























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Ngoài ra còn 1 cách cũng khá hay nửa đưa phu' 0 'ng trình về bậc 4 vì bản chất khi bình phương lên nó ra bậc 

4 mà 

Các em làm như phần anh hướng dẫn hệ khối B - 2014 để tìm 4 nghiệm ( ở bài này có 2 thôi, sau khi tìm ra 
được 2 nghiệm các em sử dụng Vi-et đảo ra 1 phương trình bậc 2, lấy phương trình bậc 4 ban đầu chia cho 
phương trình bậc 2 này là được phương trình bậc 2 vô nghiệm còn lại nhé) 

3(x + ì)y/2x + ĩ - 2x 2 = 0 
3(x + Y)y/2x + ỉ = 2x 2 
=> 9(x +1) 2 (2* +1) = 4x 4 
«9(x 2 + 2x + l)(2x + l) = 4x 4 
<=> 9(2x 3 + 5x 2 + 4x +1) = 4x 4 
«■ -4x 4 +18x 3 + 45x 2 + 36x + 9 = 0 
<=> (x 2 —6x — 3)(-4x 2 - 6x - 3) = 0 

Từ đây ta thấy: 3(x + l)x/2x+7 - 2x 2 (x 2 - 6x - 3)(-4x 2 -6x-3) 

Vậy kết họp với đề bài ta sẽ có <=> (x - l)(x 2 -6x- 3)(-4x 2 - 6x - 3) < 0 <=> (x - l)(x 2 - 6x - 3) > 0 
Ta kết luận tương tự như trên 

Tiếp theo là phần phương trình vô tỷ, vì là trong phần hệ anh đã nói kĩ phần giải phương trình vô tỷ ra nghiệm 
đẹp rồi và phương trình vô tỷ chỉ có 1 căn thức nghiệm xấu, bây giờ anh minh họa bài chứa 2 căn nhưng 
nghiệm xấu có thế coi là loại khó nhất người ta ra trong đề thi rồi, chứ nhiều căn mà có nghiệm đẹp như đề 
khối D-2014 thì quá đơn giản 

*Giải phương trình vô tỷ của Sở Giáo Dục Bắc Ninh mói thi hôm 21/5 
Giải phương trình : 3x/5x + 4 +3x/x + 4 +4x 2 -18x-12 = 0 

Anh nghĩ đây là dạng khó nhất người ta có thể ra rồi, chủ yếu anh đưa câu này vào để trình bày 3 kĩ thuật chính 

tìm phương trình chứa nghiệm xấu hoặc tìm biểu thức ghép liên hợp, chứ thi anh nghĩ không ra khó tới mức này. 

, _ ^ , ' 4 

Các em cứ đặt ĐK đàng hoàng đã : X > - — 

Bấm máy thôi: các em nhập phương trình: 3x/5x + 4 + 3x/ư + 4 + 4x 2 -18x-12 này vào, bấm dấu “=” để lưu lại đã 
Tiếp theo các em bấm hift Solve 0 = 

Máy cho ra luôn nghiệm X = 0, ta cần tìm tất cả các nghiệm, như anh đã hướng dẫn ở đề kB 2014 đó 

Sửa phương trình thành (3>/5x + 4 + 3\Ịx + 4 + 4x 2 -18x -12): X 

Tiếp theo các em bấm iift Solve = được X = 3,797. 

Các em lưu nghiệm này vào A 

Rồi lại sửa thành (3x/5x + 4 + 3\ịx + 4 + 4x 2 -18x-12 ): X(X -A) 

Tiếp theo các em bấm l't Solve = = cũng hơi lâu máy báo X = 1.10 50 nghiệm này xấp xỉ nghiệm 0, tức là vô 

nghiệm. 

Vậy ta chỉ có 2 nghiệm thôi, làm sao đế tìm được nghiệm lẻ nữa kết hợp với nghiệm lẻ kia đế áp dụng Vi-et đảo, 
để tìm ra phương trình bậc 2 chứa nghiệm đó ??? 


19 














Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

Phương trình vô tỷ họ rất hay cho 1 nghiệm lẻ, 1 nghiệm đẹp, 1 nghiệm lẻ bị loại do điều kiện nhằm gây khó kh ăn 

cho chúng ta. 

*Cách 1: Mò phương trình tạo ra nghiệm lẻ kia : 

Nghiệm đó là nghiệm của 1 phương trình bậc 2 nào đó luôn có dạng : ax 2 + bx + c = 0 
Thông thường a =1, c nguyên nên chủ yếu là ta sẽ tìm b 

Ta đã lưu nghiệm lẻ vào A, bây giờ ta lưu lại vào X bằng cách RCL A Shift STO X 


Các em nhập như sau : X 2 +BX :B = B +1 

Nhập như sau : Alpha X X 2 + Alpha B Alpha X Alpha : Alpha B Alpha = Alpha B + 1 
Sau đó bấm CALC : 

Máy hiện X? 3,79.... Các em ấn = 

Máy hiện B?. Các em ấn -9 = 

Sau đó các em lại ấn “=” cho tới khi nào các em nhìn thấy X 2 + BX là một số nguyên 
ở đây anh bấm được là B = -3 khi đó X 2 + BX = 3 
Vậy ta có X 2 - 3x - 3 = 0 là nhân tử cần tìm 

Ta cũng cá thê dùng tính năng table cho nhanh các em vào: Mode 7 

Máy hiện f(x)= các em nhập : A 2 + XA ( X sẽ chạy mà, A là nghiệm) rồi ấn = 

Máy hiện Start ? các em bấm -9 = ( bắt đầu ) 

Máy hiện End ? Các em bấm 9 = ( Kết thúc) 

Máy hiện Step ? Các em bấm 1 = ( Bước nhảy ví dụ từ 2-^3 thì bước nhảy là 1 ) 


Nhìn vào bảng ta thấy luôn X = -3 thì f(x) = 3 vậy f(x) = A 2 -3A = 3 
Vậy ta có X 2 - 3x - 3 = 0 là nhân tử cần tìm 

Neu mà không có giá trị đẹp thì các em lại sửa thành : 2A 2 + X4,3A 2 + XA,.... mò mà, keke, nhưng thường như 
anh nói thôi hệ số của X 2 là 1. 


*Cách 2: Mò biếu thức đế ghép liên họp : các bài toán về căn như trên thường là ghép liên họp, nhưng vấn đề là 
ghép với số nào? 


(x/5x + 4 = ax + b 
Dạng chính là : < _ 

1 yjx + 4 =a' x + b' 


ta phải đi tìm a,b,a’, b’ như sau : 


Ta có \Ị 5x + 4 = ax + b (cái này để tí ghép liên hợp đó) 

Ta lại mò x/5 X + 4 - ax khi nào nguyên thì dừng, ở đây ta dò được ngay a = I 
Lưu ý là phải lưu nghiệm A = 3,79... sang nghiệm X =3,79... nhé xong bấm 
Tương tự \Ịx + 4-x = -l 


/ 7—7 5x + 4-(x 2 +2x + ỉ) -(x 2 +3x-3) 

Vậy ta có V5x + 4-(x + l) =— -—- = -■= =— — 

y5x + 4 +(x + l) •y5x + 4+ (x +1) 

/777 x + 4-(x 2 -2x + \) -(x 2 — 3x—3) 

x/x + 4 +(x + l) V* + 4 + (x + l) 

Thấy lợi hại chưa các em, mới đầu cũng sẽ thấy hơi khó kh ăn 


khi đó x/5x + 4 -ax=ỉ 


20 




















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS Chuyên đề đặc biệt 

*Cách 3: Đảo dấu : Mò nghiệm ngoại lai —> phương trình nhân tử 

Cơ sở của phương pháp này là khỉ ta nhân liên hợp, bình phương các kiêu .... 

Bản chất vẫn là từ \Ịã —» a tức là +GO — »co cái này làm xuất hiện nghiệm ngoại lai, muốn lọai nghiệm nghoại lai 
ta kết hợp với ĐK ban đầu là vì vậy 

Tức là trong quá trình bình phương hay nhân liên hợp vô tình tình đã tạo ra thêm phần tử âm từ 1 phần tử dương 
có giả triệt tuyệt đối như nhau nhưng khác dấu, hơi khó hiếu nhỉ 

1-2 , 

Tức là 2 —> 4 ( hiêu đơn giản là như vậy 

Bởi vậy muốn tìm nghiệm ngoại lai đó chỉ cần giải các phương trình ngoại lai, nghiệm ngoại lai chỉ có tác dụng hồ 
trợ việc giải phưong trình mà không phải là nghiệm chính thống. 

Ta có ; 


x/5x + 4 —^ 5x + 4 


—x/5 V + 4 


và 


yỊEx + Ã 

Nghiệm ngoại lai đế mà kết họp được với 
trình ngại lai sau : 


sỊx + 4 —» x + 4 


nghiệm X = 3,797 


—\Ị X + 4 
y/x + 4 

.... ra đẹp sẽ là nghiệm của 1 trong số các phương 


’ -3ự5x + 4 + 3x/x + 4 + 4x 2 - 1 8 x - 1 2 = 0(1) 

< 3>/5x + 4-3x/x + 4+4x 2 -18x-12 = 0(2) 

-3y/5x + 4 - 3\Jx + 4 + 4x 2 -18* -12 = 0(3) 

Các em lần lượt bấm nghiệm của phương trình (1), (2), (3) ra rồi nhân với X = 3,797.... đã lưu ở A xem cái nào 

đẹp là nhận. 

(1) có nghiệm : x=5,402... lưu vào B, nghiệm X = -0,5022.... Lưu vào c, có 2 nghiệm đó thôi 
thử tích AB, AC xem có đẹp không? Ko đẹp thì sang phương trình (2) 

(2) có nghiệm X=-0,7696.lưu vào B, nghiệm X = -0,79128.... Lưu vào c, nghiệm X = 6,76.lưu vào D 

hết nghiệm rồi, bây giờ ta xét các tích AB,AC,AD 

Thấy ngay tích AC = -3 thử A+C = 3 

(3) Không cần giải nữa 

Vậy ta có luôn phương trình chứa 1 nghiệm của phương trình ban đầu và nghiệm ngoại lai là X 2 - 3x-3 = 0 

Trong các cách này anh thấy nhanh nhất là cách 2, nhưng cần nhậy bén 1 chút, trâu bò nhất là cách 3 nhưng mà 
chắc ăn, vừa vừa thì dùng cách 1 cũng được 


Vậy là ta đã xác định được có nhân tử X 2 -3x-3 = 0 bây giờ xác định lượng liên họp cần ghép với các căn đế ra 
được biểu thức này ( đối với cách 1+3 ) chứ còn cách 2 thì xác định sẵn rồi còn đâu. 

Dùng luôn kết quả của cách 2 ta ghép như sau : 

3x/5x + 4+3Vx + 4 + 4* 2 -18x-12 = 0 

<w- 3[x/5x + 4 -(x + l)] + 3[x/x + 4 -(x-l)] + 4(x 2 -3x-3) =0 


. -3(x 2 -3x-3) . 

=>—7— p + 

x +1 + V 5x + 4 

c 


(x 2 — 3x — 3) 


4- 


-3(x 2 -3x-3) 
X — 1 + y/x + 4 


+ 4(x 2 - 3x - 3) = 0 


X — l + x/x + 4 J 


V 


X +1 + yj5x + 4 


21 

































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bí Kíp Công phá Hệ Phưong Trình bằng fx 570 ES PLUS 


<=> 


X 


- 3x - 3 = 0 


3 3 

g( x ) = 4 __ 

X +1 + x/Sx + 4 X — 1 + y X + 4 


= 0 


Chuyên đề đặc biệt 


Ta CÓ : g \x) = 


Ị^x +1 + \j 5x + 4 


r u 5 ' 

V 2x/5x + 4 y 


^x-l + x/x + 4^ 


1 + - 


V * 


— 1 + "\/x + 4 


-4 

>0,Vx>y 


Mà g( 0) = 0 —> X = 0 là 1 nghiệm duy nhất của g(x) 


Với: x 2 -3x-3 = 0<=>x = —— thử lại chỉ có nghiệm X = ^ + thỏa mãn 


3 + V2Ĩ 

Vậy phương trình chỉ có 2 nghiệm là : X = 0 và X = —^— 


V,Tổng Kết 

Đây là 1 phương pháp giúp ta định hướng nhanh mối quan hệ giữa X và y, rất thích hợp áp dụng với các 
phương pháp phân tích thành nhân tử, phưong pháp hàm số và đánh giá... 

Đặc biệt là khả năng sử dụng để giải phưong trình, bất phương trình vô tỷ, phân tích phưong trình bậc 4 
thành nhân tử,... 

Hi vọng sau tài liệu này các em sẽ có cái nhìn khác về Hệ Phương trình, đã rất nhiều em có phản hồi lại cho anh 
là em đã biết làm và làm rất tốt, em không còn thấy hệ phương trình khó nữa. 


Facebook: https://www.facebơơk.cơm/toanmath 


Chúc các em học tốt!!! 


Tác giả : Nguyễn Thế Lực 


22 























